Thiết bị camera gia đình không dây Viettel 


có tôt không? 
Biết camera gia đình không dây là gì? Camera không dây là thiết bị dùng để quan 
sát, theo dõi, giám sát hình ảnh. Là thiết bị sử dụng sóng vô tuyến đề truyền dữ liệu 


(bao gồm hình ảnh, âm thanh) từ thiết bị phát sang thiết bị thu. 


GIẢI ĐÁP 


“THIẾT BỊ 
CAMERA GIA ĐÌNH KHÔNG DÂY 
CÓ TỐT KHÔNG? 


\/[=gx=4§ 


telecorn 


Camera gia đình thông thường sử dụng hai loại dây, một là dây nguồn và dây còn 
lại là dây tín hiệu. Nhưng với camera gia đình không dây, cả hai dây cáp đều có bộ 
thu và bộ phát tích hợp bên trong chúng, loại bỏ sự cần thiết của dây cáp. Nên khi 
lắp đặt camera không dây gia đình bạn sẽ thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng và gọn gàng, 
không hề rườm rà hay phức tạp. Thiết bị camera gia đình không dây có tốt không? 
Để trả lời câu hỏi camera gia đình không dây có tốt không, trước tiên chúng ta hãy 


cùng tìm hiểu những ưu và nhược điểm của các thiết bị đó. Lợi thế Sử dụng thiết bị 


video gia đình có những lợi ích sau: - Khi cài đặt hoặc cài đặt đa chức năng, mọi 
thao tác trở nên nhẹ nhàng, gọn gàng 

- Dễ dàng thay đổi vị trí lắp đặt camera mọi lúc mọi nơi (không cần nhờ kỹ thuật 
viên hỗ trợ) - Tiết kiệm chỉ phí lắp đặt và mang lại tính thâm mỹ cao cho ngôi nhà 
mà vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng của thiết bị. - Bạn chỉ cần mua một chiếc camera 
không dây là có thể dễ dàng mang đi nhiều nơi mà không cần lo thêm chỉ phí dây 
nhợ, phí bảo trì, phí lắp đặt,... sự thiếu sót Ngoài những ưu điểm kể trên, thiết bị 
camera gia đình không dây cũng có một số nhược điểm và hạn chế cụ thể như sau: - 
Do quá trình di chuyên, thay đổi vị trí của camera không dây quá thuận lợi nên nếu 
chủ quan, bảo quản không tốt sẽ khiến camera rơi rớt, hư hỏng. - Camera không dây 
sử dụng tần số nên tính bảo mật không cao, vì dễ gây ảnh hưởng đến âm thanh, hình 
ảnh của các nguồn sóng gần đó, đồng thời cũng dễ bị kẻ gian bắt trộm. Tuy nhiên 
bạn cũng đừng quá lo lăng vì hầu hết các thiết bị camera không dây đều khá dễ sử 
dụng ngay cả với những người không rành hoặc không am hiểu nhiều về công nghệ. 

Tuy nhiên do tính bảo mật không cao và đễ bị các tần số khác xâm nhập nên loại 
camera này chỉ được lắp đặt tại các nhà hàng, văn phòng, nhà xưởng, phòng khách... 
không nên lắp đặt tại những nơi riêng tư như văn phòng, phòng riêng, phòng riêng. 
phòng ngủ. Đề khắc phục những hạn chế của camera không dây, Viettel tự hảo là 
một trong những nhà cung cấp thiết bị camera gia đình. Camera Home Viettel kết 
hợp wifi và mạng Lan tốt nhất thị trường hiện nay. Home Camera Viettel có 2 siêu 
phẩm là Camera 360 Trong Nhà và Camera Ngoài Trời. Camera Viettel tích hợp 
những tiện ích của một camera không dây, khi được kết nối wifi có sẵn là một thiết 
bị camera không dây nhưng độ bảo mật 100% và nhiều tính năng vượt trội khác như: 
app, gọi 2 chiều dễ dàng tiện lợi, lưu trữ dữ liệu Cloud lên đến 30 ngày, phát video 
mọi lúc, mọi nơi; 

Sử dụng chuẩn nén H265, tiết kiệm băng thông kết nối Internet và dung lượng lưu 


trữ; Điêu khiên camera trực tiêp trên ứng dụng VHome đơn giản và tiện lợi, cho 


phép chia sẻ và phân quyền truy cập cho nhiều người xem cùng lúc,... Bảng giá thiết 
bị camera gia đình Viettel chính hãng hiện nay như sau: Hi vọng những chia sẻ trên 
có thể giúp khách hàng lựa chọn được thiết bị camera không dây gia đình phù hợp 
nhất cho gia đình mình. Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm Camera gia đình, quý 
khách vui lòng gọi tới hotline 18008168 (miễn phí) để được hỗ trợ và tư vấn miễn 
phí! 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/ø1ai-dap-thiet-bi-camera-øia-dinh-khonø-day- 


co-tot-khong/10783188 


